Thiết bị Camera lắp ngoài trời Viettel 


quan sát được bao xa?2 


Giới thiệu chung về camera Viettel ngoài trời 


Ra mắt vào cuối năm 2020, Viettel Outdoor Camera là sản phẩm nằm trong dự án Viettel Home 
Camera. Thiết bị này là giải pháp giám sát, đảm bảo an ninh an toàn khu vực ngoài trời hiệu quả, 
tối ưu và mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho người tiêu dùng nhờ được trang bị nhiều chức năng, 
tính năng ưu việt. 


~ 


4, 7 


| Š 
) À 


telecorn 


Thiết bị camera ngoài trời Viettel nhìn được bao xa? 


Thiết bị camera ngoài trời của Viettel có thể quan sát không gian diện tích lớn, tầm quan sát có 
thể lên tới 30m, xét trên các dòng sản phẩm hiện có trên thị trường thì camera ngoài trời của 


Viettel không phải là sản phẩm có công năng, nhưng xét về giá cả thì sản phẩm ngang ngửa cấp, 


thiết bị camera của Viettel đảm bảo vượt trội so với đối thủ. Ngoài ra, trường nhìn có thể đạt tới 
30 mét và nó cũng đủ lớn. Cho phép bạn dễ dàng bao quát toàn bộ diện tích, thích hợp lắp đặt 


cho nhà phố, chung cư, bãi xe, nhà hàng, công ty, doanh nghiệp, nhà xưởng,... 


Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hiển thị của camera 


Trên thực tế, để đảm bảo camera có tầm quan sát tốt, tầm nhìn xa và hạn chế góc chết, người 


dùng cần chú ý đến 4 yếu tố: tiêu cự, cảm biến, độ phân giải và vị trí lắp đặt. như sau: 


Tiêu cự máy ảnh 

Tiêu cự của máy ảnh được hiểu là độ phóng đại mà ống kính có thể đạt được. Được tính bằng 
khoảng cách từ tiêu điểm của ống kính đến cảm biến hình ảnh. Đơn vị dùng để đo tiêu cự của 
máy ảnh là mm. 

Vậy tại sao độ dài tiêu cự lại ảnh hưởng đến khả năng nhìn của máy ảnh? Điều này được thể 
hiện trong: 

- Camera có tiêu cự càng nhỏ và góc nhìn càng rộng thì hiển thị được nhiều hình ảnh hơn nhưng 
tầm nhìn xa vẫn bị hạn chế. 

- Ngược lại, tiêu cự càng lớn thì trường nhìn càng hẹp, hình ảnh hiển thị ít bị che khuất và nhìn 
xa tốt hơn. 

Vì vậy, bạn có thể lựa chọn camera có tiêu cự phù hợp tùy theo vị trí lắp đặt và nhu cầu lắp 
đặt. 


Xem chỉ tiết tạ: 


https://viettel.vn/tin-tuc/tin-dich-vu/thiet-bi-camera-ngoai-†roi-viettel-quan-sat-duoc-bao- 


xa/14631240 


